SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG 
TRƯỜNG THPT LONG THẠNH 

(Đe có 4 trang) 

Họ tên:. 

ị x 2 +4x . 

Câu 1: Tính tích phân I = 1-— dx 

1 * 

A r _-29 R ,29 

A. / = —. B. 7 = —. 

2 2 


THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018 
MÔN: TOÁN (LÓP 12) 

Thời gian làm bài 90 Phút; (Đe có 50 câu) 

Thi ngày 02/5/2018 


Số báo danh: 


Mã đề 181 



Câu 2: Tích phân jcos 2 x.sin X dx bằng: 

0 

1 „3 „ „2 

A. -4-. B. 4 . c. 0 . D. 4 

136 2 3 

Câu 3: Diện tích s của hình phắng giới hạn bởi đồ thị của hàm số y = /(x) liên tục trên [ a;b ], trục hoành 
và hai đường thắng x = a,x = b được tính theo công thức: 


A. s = J|/(x)|íủ: B. s = I f{x)dx c. s = Ị f{x)dx . D. s = -Ị|/(x)|íừ 

a b a a 

Câu 4: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P ): X - 2 V + 3z - 7 = 0 . Hỏi mặt phẳng nào sau đây song 
song với mặt phẳng ( p ) ? 

A. (P):x + 2y + 3z-5 = 0. B. (0 : x-2y + 3z-5 = 0 . c. (Q):x + 2y + 3z-7 =0 . D. (Q) \x-2y-3z-l = 0. 
Câu 5: Cho số phức z = 2i + 3. Phần thực và phần ảo của số phức z là 
A. a = -2;b = 3 . B. a = —3;b = 2 . c. a = 3 ,b = -2 . D . a = 3;b = 2. 

Câu 6: Cho số phức z = 1 + 43/. Khi đó: 

A 1 1 43 . R 1 _ 1 , 43 . „ 1 _ 1 43 n 1 _ 1 _ 43 

— — —I- ỉ. B. — — —I- i. v_x* — —- ỉ. 13. — —- ỉ. 

z 2 2 z 4 4 z 2 2 z 4 4 

Câu 7: Tìm nguyên hàm của hàm số / (v) = 3x 2 — 4x + 5 

A. F(x) = Ĩ—-Ĩ— + Sx + C- 13. F(x) = 6x-4 + C . c. F(x) = 3x 3 - 4x 2 + 5x + c . D. F(x) = x 3 -2x 2 + 5x + c ■ 
3 2 

Câu 8: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (ả ): ỵ -Ệ- = = -ị ■ Hỏi véctơ nào sau đây là một véctơ 

chỉ phương của đường thẳng (d) ? 

A. Ũ = (2; 4; 3). B. ũ = (2; -4; 3). c. ũ = (-1; 5; 0) . D. ữ = (1; -5; 0). 

Câu 9:Véctơnào sau đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phang (cỌ:2x + 7y-3z + 10 = 0? 

A. ã = (2;7;-3). B. ã = (7;-3;10). c. 5 = (2;7;3). D. ã = (2;7; 10) . 

Câu 10: Trong các khăng định sau, khẳng định nào sai? 

A. I sin x.dx = cos X + c (c là hằng số). B. Icos x.í7x = sin X + c (c là hằng số). 

c. [dx = x+c (c là hằng số). D. \x a ồx = ^——+c (c làhằng số). 

Câu 11: Trong không gian Oxyz cho véctơ ũ = (-3; 2; 5). Tính độ dài của véctơ ũ ta được 

A. 542 . B. 245. c. 438. D. 483 . 

Câu 12: Trong không Oxyz cho mặt cầu (S): (x-3) 2 +(y-4) 2 +(z-l) 2 =16 . Tâm/của mặt cầu là 

A. 7(3; 4; 4). B. /(—3; —4;—1). c. 7(3; 4;1). D. /=4Ĩ6=4. 

Câu 13: Số nghiệm của phương trình z 4 + 3z 2 - 4 = 0 trên tập họp số phức c là 
A. 3. B. 1. c. 4. D. 2. 


Mã đề 181 - Trang 1/4 






Câu 14: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng A: 


ịx -3 + t 

y = 6 -2t . Hỏi điểm nào sau đây thuộc A ? 
z =-2 +5t 

A. M(3;6;2). B. Af(l;2;5). c. M(l;-2;5). D. M(3;6;-2). 

Câu 15: Trong không gian Oxyz biết vécto ã = 2Ĩ + 3] -4k . Tìm tọa độ vécto ã . 

A. (2; 3; —4). B. (2Ĩ;3j;4k). c. (2Ĩ;3 J;~4k) . D. (2; 3; 4). 

Câu 16: Thu gọn số phức z = (2 + 30(2 -30 bằng 
A. 13. B. 4. c. 4-9/. D. -9/. 

Câu 17: Hình phắng giới hạn bởi đồ thị y = 3x 2 +4, trục Ox, các đường thắng X = 1, x = 2 có diện tích s là: 

A. 5=11. B. 5 = 9. c. 5 = 12. D. 5 = 10. 

Câu 18: Tìm / = Ịe 4 3x đx. 

1 


1 r .. „ T 1 


D. ỉ=e 4 ~ 3x +c. 


A. I = -^e 4 ~ ìx +c . B. I = ^e 4 ~ 3x +c . c./ = -V“ 3 * + C. 

3 3 4 

Câu 19: Trong không gian ơxyz viết phương trình chính tắc của đường thắng đi qua hai điếm 
rì(3;4;l),ổ(2;l;5) ta được 

A x + 3 = y + 4 _ z +1 B x-3 = y — 4 = Z-1 c x-3 = y-4 = Z-1 D x + 3 = y + 4 = Z + 1 

-1 3 4 -1 -3 4 ' * -1 3 4 -1 -3 4 

Câu 20: Tìm tham số thực m đế phương trình z 2 + (13 - m)z + 34 = 0 có một nghiệm z = -3 + 5/ trên c. 

A. 777 = 5 . B. m = 7 . c. /72 = 3 . D. m = 9. 

Câu 21: Rút gọn số phức z = 2 + (2 - 40 - (3 - 20, ta được: 

A. z = 1 + 2/'. B. z = -l-2/. c. z = 5 + 3ỉ. D. z = -l- 2 . 

Câu 22: Trong không gian Oxyz cho ã = (2; —3; 1 ),b = (3;2; —5). Tính tích vô hướng ã.b ta được 

A. 5. B. -5. c. 7. D.-7. 

Câu 23: Diện tích hình phắng giới hạn bởi hai đường cong y = x 3 + ỈỈX-6 và y = 6x 2 là: 

A. 5 = 0 . B. 5=ị. c. 5 = 2 . D. 5 = ị. 

2 4 

Câu 24: Rút gọn số phức z = (1 + ị) 2 (4-0, ta được: 

A. z = -2+8/'. B. z = -8-2/. c. z = 2 + 8/. D. z = -2-8/. 

Câu 25: Trong không gian Oxyz cho điểm Ẩ( 3; 2; 1) và mặt phẳng (J3): X - 3y + 4z - 7 = 0. Tính khoảng cách 

từ điểm A đến mặt phẳng ( p ) ta được: 


726 


B. 


4726 


3726 


13 13 13 

Câu 26: Trong không gian Oxyz tìm giao điểm K của đường thắng (A): 


D.#. 

26 

x = ì + 2t 

y =-3+1 và mặt phẳng 
z = 4 — t 


(a):x + y+z -3 = 0 ta được 
A. K (l;-3;4). B. A(2;l;-l). 


c. K 


ín 5 7/ 

D. A 

r 5 73 

2—• — 


l 2 2 J 


l 2 2 J 


V * V ^ 

2 

Câu 27: Cho tích phân / = Ị x-s/x 2 +1 dx và đặt t = X 2 +1. Mệnh đề nào sau đây đúng? 

0 

I 5 ị 2 _ 2 5 

A./ = 7.jTtdt. B./=7j7tdc C.I = 2ị4tàt. D. / = 2j7Ãk. 

Câu 28: Cho số phức z thỏa (1 + 7') 2 (2 - ĩ)z = (8 + 0 - (1 + 2ĩ)z . Phần ảo của số phức z là 
A. -2/3. B. 1 . c. 2/3. D. 1. 


Mã đề 181 - Trang 2/4 



Câu 29: Cho I = ị sin 2 X dx,J =j cos 2 x dx . Chọn khẳng định đúng? 

A. I =J . B. I > J . C.I<J. D. I = 2J. 

Câu 30: Cho f(x) = -4x 3 +9x 2 -8x. Một nguyên hàm F(x) của f(x) thỏa F(-l) = 2018 là: 

A. F(x) = -X 4 + 3x 3 - 4x 2 + 2025 . B. F(x) = -X 4 + 3x 3 - 4x 2 + 2026 . 

c. F(x) = -x 4 +3x 3 -4x 2 +2019. D. F(jc) = -. ■ 

Câu 31: Đe tính diện tích s của phần gạch chéo trong hìn 
nào dưới đây đúng ? 

A. s = J / (x)dx - J / (x)dx . B. s = 

-5 -1 

c. 5 = 1/ {x)dx + Ị / (x)dx . D. s = 

5 1 

Câu 32: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong y = V2 + cosx , trục hoành và các đường thẳng 



X -0, X = Ỷ. Khôi tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thê tích V băng bao nhiêu ? 

A. V = 7Ỉ+Ì. B. V = {n-l)n . c. K = (?r + 1)7T . D. V = n-\. 

Câu 33: Số thực X, y thỏa mãn 2 + (5 - y)i = (x -1) + 5 i là 

A. x = -3;y = 0. B. X = 6;y = 3. c. x = 3;y = 0. D. x = -6;y = 3. 


Câu 34: Cho số phức z = 2i +3, khi đó 3 bằng 

z 


A. 


5 12, 

—_ “I—_ i 
13 13 


B. 


5 6. 

—_ “ i • 
13 13 


r 5 12. 

c. — - — i. 

13 13 


D. 


13 13 ' 


Câu 35: Trong không Oxyz cho mặt cầu {S ): X 2 + y 2 + z 2 - 4x - 2y + 6z - 3 = 0 . Tìm bán kính R của ( s ). 

A. R = yfỉ7 . B. R = y/ĩĩ. c. R=yỊĨ9 . D . R=yỊỈ . 

Câu 36:Trong không gian Oxyz cho A ABC biết ^4(3;2;-l),ổ(4;l;5),C(7;0;0). Tìm tọa độ trọng tâm G của 
A ABC ta được kết quả là 


( 3 3 


(14 

4? 

c. G 

(14 

4? 


( 3 3 

7;-;2 

B. G 

—;1; — 

—;1;- 

D. G 

7;—;—2 

l 2 ) 


L3 

3J 


13 

3J 


l 2 ) 


Câu 37: Trong không gian Oxyz cho 3 điểm yt(3;0;0),ổ(0;-4;0),C(0;0;l). Hỏi phương trình nào dưới đây 
là của mặt phang {ABC) ? 

k. X V z X y z X y z ~ X V z 

A. 2 - + —+ - = 0. B. 2 -- —+ - = 1. c. — = 1 - D. -7- — + - = 0. 

3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 


Câu 38: Trong mặt phang phức, ba điểm A, B và c lần lượt là điểm biểu diễn của 3 số phức Zj = l + 5i, 


z 2 =3-i, z 3 = 6. Tam giác ABC là 
A. Tam giác đều. 

c. Tam giác cân nhưng không đều. 


0 f 


Câu 39: Giá trị của K thỏa mãn [ 

4 - e 2 

-2 

V / 


B. Tam giác vuông cân. 

D. Tam giác vuông nhưng không cân. 

dx-K-2e là: 


A. K=\\ . B. A = 10 . C.K=9. D. K=\2. 

Câu 40: Trong không gian Oxyz cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD biết rì(l;0;0), ổ(4;0;0), C(4;3;0), 
T>(1;3;0) và chiều cao của hình chóp bằng 4. Gọi ỉ(a;b;c) là điếm cách đều cả 5 đỉnh của hình chóp (với số 
c > 0 ). Tính p — 2a - 6b + 32 c . 

A. /> = 42. B./> = 31. c. /> = 24. D. /> = 13. 


Mã đề 181 - Trang 3/4 



















Câu 41: Tìm a để hình phắng giới hạn bởi đồ thị V = X 2 +3ax + 2a 2 ,a > 0 và trục hoảnh có diện tích bằng 36. 

7 


A. a = 6. 


B. ứ = 


c. a = 2 . 


D. a = 16. 


Câu 42: Hàm số F(x) = (x-2) 2 Vx-2 +2019 là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây? 


A. /(x) = ^-(x-2) 2 Vx-2 . 


B. /(x) = -j(x- 2)yJx-2 . 


c. f (x) = (x-2)Vx-2+C. 
Câu 43: Cho số phức z = 


D. /(x) = ^-(x-2) y/x-2 . 


f ỉ + i 


. Tính A = z 5 +z 6 +z 7 bằng 

\ỉ-i) 

A. -ỉ. B. 1 . c. -1. D. i. 

Câu 44: Gọi Zj, z 2 là nghiệm phức của phuơng trình z 2 + 6z + 45 = 0. Giá trị của biểu thức 

p = 2zj ,z 2 - 5zj - 5z 2 băng 

A. 120. B. -60. c. 60. D. -120. 

Câu 45: Trong không gian Oxyz cho điểm Ẩ(- 3; 1; 2) và đuòng thẳng A: — — — = ^ = ■ Điểm M thay đổi 

tự do trên đuòng thẳng A . Khi đoạn thẳng AM ngắn nhất hãy tính độ dài đoạn thẳng OM . 


A. OM = 


V2441 


B. OM - 


V1424 


c. OM = 


V1442 


D. OM = 


V2414 


17 17 17 17 

Câu 46: Trong không gian Oxyz cho điểm Q( 3; -2; 4) và mặt phẳng (y) : X + y + 2z - 5 = 0 . Gọi A, B, c lần 
lượt là hình chiếu vuông góc của điếm Q lên (ơxy),(Ợvz) và (y). Tính diện tích s của tam giác ABC. 


A. s - 


V89 


B. s 


4^89 


c. s = 




D. s 


2V8Õ 


3 3 6 3 

Câu 47: Tập hợp các điểm trong mặt phắng biếu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z +1 -3/| < 4 là 

A. Đường tròn tâm 7(-l;-3);i? = 4 . B. Đường tròn tâm I(-Ỉ;3);R = 4 . 

c. Hình tròn tâm 7(-l;-3);i? = 4 . D. Hình tròn tâm 7(-l;3);7? = 4 . 

Câu 48: Hình phang giới hạn bởi các đường y = X 2 +1 (C), trục tung và tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điềm 
có hoành độ bằng 1, khi quay hình phẳng quanh trục Ox tạo thành khối tròn xoay có thể tích bằng: 

A.v=ị. B.v = 2*. c.r = ặĩ-. d.v = 3ị. 

15 15 5 

e 2 lỉl X 

Câu 49: Biết [ dx = -a + b.e , với a,b e z . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 

1 * 

A.a+b=-7. B. a+b = 3. c. a+b = -6. Đ.a + b = 5. 

Câu 50: Trong không gian Oxyz cho điểm rì(l;2;-l) và hai mặt cầu (5' 1 ):x 2 +y 2 +z 2 =64; mặt cầu 
(S 2 ):x 2 +y 2 +z 2 -6x-12y + 12z + 72 = 0 . Biết rằng (5*j) cắt ( 5 * 2 ) theo một đường tròn (tham khảo hình vẽ). 
Gọi K(a;b;c ) là tâm đường tròn đó. Tính độ dài đoạn AK . 


A. AK = 


7^46 


B . AK = ^ị. 
9 



c. AK = 


HÉT 


D . AK = ^. 
9 


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không được giải thích gì thêm.) 

Mã đề 181 - Trang 4/4 






























SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018 

TRƯỜNG THPT LONG THẠNH MÔN TOÁN 12 



